SỜ GD&ĐT NINH BÌNH 

TRƯỜNG THPT HOA LƯ A 


ĐÈ THI HỌC KÌ I LỚP 12 
Năm học: 2017 - 2018 
Mồn: TOÁN 

Thời gian làm bài 90 phút, không kê thời gian giao đê 


Họ và tên:. số báo danh: 


MÃ ĐÈ 132 


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1: Tìm điểm cực tiểu X CT của hàm số y - -X 3 + 3x + 4 . 

A. = 0 . B. Xq^ — 1 • c. Xqt — 2 . D. x^jr — 1. 

Câu 2: Tìm giá trị nhó nhất m của hàm số y = X 3 - 3x + 5 trên đoạn [2; 3]. 

A. m = 5. B. m = 23. c. m = 3. D. m = 7. 

Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để bất phương trình 9 X — m.y -m + 3 > 0 có tập 
nghiệm là R. 

B. m < 2 . c. m > 2 hoặc m < -6 . D. m < 2. 


A. -6 < m < 2 . 

Câu 4: Cho hàm số y - 

đề nào dưới đây đúng? 
A. 0 <b<a. 
c. b<0<a. 


ax + b 

X +1 


có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh 


B. 0 <a <b. 
D. a<b<0. 



Câu 5: Biết phương trình log 2 X - 3 log 2 X + 2 = 0 có hai nghiệm là Xj và x 2 . Tính p = xị +xị. 

A. p = 20. b!p = 5. c. p = 25 . D. p = 36. 

Câu 6: Cho một hình trụ ('/’) và hình nón ( N ) có cùng bán kính đáy và độ dài đường sinh. Gọi Sị,S 2 


, , c 

lần lượt là diện tích xung quanh của hình trụ (r) và hình nón ( N). Tính tỉ số . 

s 2 


A. — = 2. 


B.Ạ-3. 

s. 


c.A- 1 . 


s 2 s 2 s 2 

Câu 7: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn 
hàm số dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào? 

A . y = y x . B. y = X -3 . 

c. y = X 2 . D. y = log 3 X. 

Câu 8: Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng? 


rA 


Ị_ 

2 ' 


A. Hình bát diện đều. B. Hình hộp. 


Câu 9: Giải phương trình 2 X+1 = 3 . 


A. X = log 2 ^ . 


B. X = log', 3. 


c. Hình lập phương. 


c. X = log 3 J. 



D. X = log 3 2. 


Câu 10: Tìm tập xác định D của hàm số y = log(x-l) 2 . 

A. D = R\{1}. B. £> = (l;+oo). c. Ư = (0;+oo). 

Câu 11: Tính đạo hàm của hàm số y = x.lnx. 


D. D = . 


Trang 1/4 - Mã đề thi 132 














D. y ' = ln X -1. 


A. y' = lnx + l. B. y' = l. c. y' = lnx. 

Câu 12: Tính tổng các nghiệm của phương trình x(2 x ~' + 4 ) = 2 x+l + x 2 . 

A. 6. B. 3. C.7. D. 5. 

Câu 13: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y — V5 -4x trên đoạn 
[—1; 1 ] - Tính M + m. 

A. yỊĨÕ. B. 4. c.yfs. D. 10 . 

Câu 14: Đồ thị hàm số y - — có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận? 

X 

A. 0. B. 2. ^ c. 3. 

Câu 15: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số 
dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào? 

A. y = -X 3 + 3x -1. B. y = X 3 - 3x -1. 

c. y = X 3 - 3x 2 - 1. D. y = X 3 - 3x. 


Câu 16: Tìm tập nghiệm s của bất phương trình log J (2x- 1) > -2. 

2 



( 5^1 

n ( 5 ) 

_ „ fl 5^ 


\5Ì 


B.S = (];+») 


D. s = 

_2 ; 2 y 


Câu 17: Cho biểu thức p = vx 5 , với X > 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. p = X 20 . B. p = X 9 . c. p = x\ D. p = X. 

Câu 18: Cho hình nón (A) có bán kính đáy bằng r và đường sinh bằng l. Công thức nào dưới đây 
tinh thể tích V của khối nón ( 2 V) ? 

2 


A. V =ị.7Tr 2 yll 2 -r 2 . B. V - ị.xr 2 l. 
3 3 


c. V = Jir 




D. V = Jtrỉ. 


Câu 19: Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ẢBCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên hợp với đáy một 
góc bằng 60°. Gọi (s) là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. Tính thể tích V của khối cầu ( 5 ). 


A. V = 


4Vó;ra 3 


B. V - 


8 Vó na 3 


c.v = 


8y[6na 3 


D. v = 




27 


D. (-1:1). 


9 9 27 

Câu 20: Hàm số y = -X 4 + 2x 2 + 3 đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. (0;+oo). B. (-1;0). c. (-oo;-l). 

Câu 21: Tìm tập nghiệm s của bất phưong trình log 2 (x - 3 ) + log^ X > 2. 

A. s = [4;+ 00 ). B. s = (3;+oo). 

c. s = (3;4]. D. S = (-oo;-l]u[4;+oo). 

Câu 22: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R ? 

' x — ị 

A. y = X 2 +1. B. y = X 3 + X -1. c. y = — — 7 . D. y = -X +1. 

X +1 

Câu 23: Hàm số y = /(x) có giới hạn lim /(x) = ố và lim /(x) = -co. Mệnh đề nào dưới đây 

x—>—co x—>a~ 

đúng? 

A. Đường thẳng y = b là tiệm cận đứng của đồ thị hàm s ố y = f (x). 


Trang 2/4 - Mã đề thi 132 
















B. Đường thẳng X = a là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x). 
c. Đường thẳng X = -a là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = /(x) 

D. Đường thẳng x = b là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = / (x). 

Câu 24: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên M và đồ thị hàm số 
y = f'(x) trên R như hỉnh vẽ bên. Hàm số y = f(x) có mấy điểm 
cực trị? 

A. 2. B. 4. 

c. 1 D. 3. 

Câu 25: Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, sc đôi một vuông góc với nhau và SA = 1, SB = 2, sc - 3 . 
Tinh thể tích V của khối chóp S.ABC. 

A. V = 2. B. V = 3. c. V = 1. D. V = 6. 



Câu 26: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a; SA /L(ABC); góc giữa mặt 
phẳng ( SBC ) và (ABC) bằng 60° . Tính thể tích V của khối chóp S.ABC. 

A. y = ^cỊĩ. B.V = ^Ạ. c.v = ị. D. F = ^. 

8 4 6 12 


Câu 27: Biết Xj, x 2 (xj < x 2 ) là hai nghiệm của phương trình 3 2x+l -4.3 X + 1 = 0. Mệnh đề nào dưới 
đây đúng? 

A. X, +2x 2 = 0. B. 2xj +x 2 =2. c. 2x 2 -Xj = -2. D. 2xj -x 2 = -2. 

Câu 28: Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích là V. Gọi D là trung điểm AC , Vị là thể tích của 


khối tứ diện B' BAD . Tính -±. 

V 


A.ặA. 

V 6 


b.|4 

V 3 



V 4 


V 


2 ’ 


Câu 29: Cho a,b là hai số thực dương và khác 1. Mệnh đề nào dưới đây sai? 


A. log a b + log fl ị = 0. B. ữ log » b =b. 
b 


c. log a b. \og b a = \. D. log a b. log a ị = 0 . 

b 


Câu 30: Diện tích ba mặt của một hình hộp chữ nhật lần lượt là S\ = 24, s 2 = 28, £3 = 42. Tính thể tích 
khối hộp chữ nhật đó. 

A.28224. ’ B. 168. c. 56. D. 9408. 


Câu 31: Giải phương trình log 4 (x - 1 ) = 1. 

A. X = 4. B. X = 1. c. X = 3. D. X = 5 . 

Câu 32: Trong các khối trụ có cùng diện tích toàn phần bằng n, gọi (T) là khối trụ có thể tích lớn 
nhất. Tinh chiều cao của (T). 

A n „ Vó n Vó 7ĩ4 3 

A. —. B. ——. c. . D. —— . 

3 6 3 4 


Câu 33: Mặt cầu ( 5 ) có diện tích bằng n. Tính bán kinh R của mặt cầu ( 5 ). 


A. R = ị . B. R-2. 

2 

Câu 34: Mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương 
của khối lập phương ABCD.A'B'C'D'. 


c. R — ỉ . 
V 4 


D ,R-ệ. 

2 


ABCD.A'B'C'D' có bán kính 


1\Ỉ3 


Tinh thể tích V 


Trang 3/4 - Mã đề thi 132 



D. v = a\ 


A ' V = U^' b.v-^. c.v=ị. 

4 4 3 

Câu 35: Cho hình thang cân ẢBCD có đáy nhỏ AB - 1, đáy lớn CD = 3 và cạnh bên AD = yỈ2 . Quay 
hình thang đó quanh đường thẳng AB . Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành. 

A ,v = ị-n. B.v = 3sr. C.V = —7Ĩ. D ,V-\n. 

3 3 3 

II. PHẦN Tự LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 36. (1,0 điểm) Tìm tọa độ các giao điểm của đồ thị (c) : y = X 4 +2x 2 -3 và parabol 
ự)\y = x 2 + 9. 

Câu 37. (1,0 điểm) Giải phương trình (yfĩỴ = 4 X ~ 2 . 

Câu 38. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB-a ; 
SA _L ( ABC ) và góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng [ABC) bằng 45°. 

a ) Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC. 

b) Tính theo a diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. 

-hết- 


Trang 4/4 - Mã đề thi 132 





ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12 

Mã 

Câu 

ĐA 

Mã 

Câu 

ĐA 

Mã 

Câu 

ĐA 

Mã 

Câu 

ĐA 

132 

1 

B 

209 

1 

c 

357 

1 

c 

485 

1 

B 

132 

2 

D 

209 

2 

D 

357 

2 

c 

485 

2 

A 

132 

3 

D 

209 

3 

B 

357 

3 

A 

485 

3 

D 

132 

4 

B 

209 

4 

A 

357 

4 

c 

485 

4 

A 

132 

5 

A 

209 

5 

A 

357 

5 

B 

485 

5 

D 

132 

6 

A 

209 

6 

B 

357 

6 

A 

485 

6 

D 

132 

7 

c 

209 

7 

c 

357 

7 

c 

485 

7 

B 

132 

8 

D 

209 

8 

B 

357 

8 

A 

485 

8 

D 

132 

9 

A 

209 

9 

A 

357 

9 

B 

485 

9 

D 

132 

10 

A 

209 

10 

D 

357 

10 

D 

485 

10 

A 

132 

11 

A 

209 

11 

A 

357 

11 

D 

485 

11 

D 

132 

12 

c 

209 

12 

B 

357 

12 

B 

485 

12 

c 

132 

13 

B 

209 

13 

c 

357 

13 

D 

485 

13 

B 

132 

14 

B 

209 

14 

c 

357 

14 

A 

485 

14 

D 

132 

15 

B 

209 

15 

A 

357 

15 

D 

485 

15 

B 

132 

16 

c 

209 

16 

D 

357 

16 

c 

485 

16 

B 

132 

17 

c 

209 

17 

D 

357 

17 

c 

485 

17 

c 

132 

18 

A 

209 

18 

c 

357 

18 

D 

485 

18 

c 

132 

19 

c 

209 

19 

D 

357 

19 

c 

485 

19 

B 

132 

20 

c 

209 

20 

c 

357 

20 

B 

485 

20 

A 

132 

21 

A 

209 

21 

c 

357 

21 

A 

485 

21 

c 

132 

22 

B 

209 

22 

A 

357 

22 

B 

485 

22 

D 

132 

23 

B 

209 

23 

c 

357 

23 

c 

485 

23 

A 

132 

24 

D 

209 

24 

B 

357 

24 

A 

485 

24 

B 

132 

25 

c 

209 

25 

A 

357 

25 

B 

485 

25 

c 

132 

26 

A 

209 

26 

B 

357 

26 

A 

485 

26 

A 

132 

27 

D 

209 

27 

A 

357 

27 

B 

485 

27 

c 

132 

28 

A 

209 

28 

c 

357 

28 

D 

485 

28 

c 

132 

29 

D 

209 

29 

D 

357 

29 

A 

485 

29 

D 

132 

30 

B 

209 

30 

A 

357 

30 

D 

485 

30 

c 

132 

31 

D 

209 

31 

D 

357 

31 

c 

485 

31 

c 

132 

32 

c 

209 

32 

A 

357 

32 

B 

485 

32 

B 

132 

33 

A 

209 

33 

B 

357 

33 

D 

485 

33 

A 

132 

34 

D 

209 

34 

B 

357 

34 

c 

485 

34 

A 

132 

35 

A 

209 

35 

D 

357 

35 

D 

485 

35 

D 


















































HƯỚNG DẪN CHÁM ĐÈ THI HKI MÔN TOÁN 12 
PHẦN Tự LUẬN (3,0 điểm) 


Câu 

Đáp án 

Điểm 

36 

(1,0 điểm) 

+ Xét phương trình X 4 + 2x 2 - 3 = X 2 + 9 <=> X 4 + X 2 -12 = 0 

0,25 

(x 2 -3)(x 2 +4 

1 = 0 <=> X 2 = 3 

0,25 

<=> X = ±\Í3 

0,25 

+ Vậy tọa độ các giao điểm của (c) và (p) là: Ị— \/3;12) 

và ịsỈ3;l2y 

0,25 

37 

(1,0 điểm) 

( V2 ) 2ĩ = 4'- 2 o Y = 2 2x ~ 4 

0,5 

<=> X = 2x-4 

0,25 

<=>x = 4 

Vậy nghiệm của phương trình là X = 4 . 

0,25 

38 

(1,0 điểm) 

s 


> c 

A 

B 

a) (0,5 điểm) 

+ ịSB,(ABC)J = ị^SB, Asj = SAB = 45° (vì tam giác SAB vuông tại A ) 

=> A SAB vuông cân tại A=> SA- AB = a. 

0,25 

+ V SABC = \sA.S ÃBC =ị 

3 6 

0,25 

b) (0,5 điểm) 

+ Từ giả thiết => BC _L (S45) 

+ Ta có A,B cùng nhìn sc dưới 1 góc vuông => A,B nằm trên mặt cầu 

đường kính sc. 

0,25 

+ AC = ayíĩ => sc = aS 

+ Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng 4 n 

ịaS Ỵ , a 
l 2 J 

0,25 



























